Phụ Nữ Của Thé Kỷ 21 Và 
Chính Trị 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Ly Lac Long 
Phụ Nữ Của Thé Kỷ 21 Và Chính Trị 


Trên hành trình tranh đấu dành bình quyền, cho đến nay, về 
lãnh vực chính trị phụ nữ cũng đã đạt được nhiều thành 
công lớn . Chung ta thử duyệt sơ lược các khuôn mặt nữ 
lãnh đạo, từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay và tương lai, của các 
quốc gia trên thế giới và đặc biệt là nước Mỹ. Vì cuộc tranh 
cử Tổng Thống Mỹ năm 2008 sẽ hứa hẹn nhiều gay cấn và 
hấp dẫn nếu đảng Dân Chủ đề cử Thượng nghị sĩ Hillary 
Clinton và đảng Cộng Hòa đề cử Ngoại trưởng Condoleezza 
Rice để đại diện trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Theo 
các nhà phân tích chính trị thì viễn ảnh này có thể xảy ra và 
Hillary Clinton hay Condi Rice thắng thì chúng ta cũng có 
một phụ nữ quyền uy nhất thế giới (lãnh đạo của siêu cường 
Mỹ). 

Ở châu Á, từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay đã có 8 phụ nữ đắc 
cử vào vị trí lãnh đạo tối cao của một nước (Tổng thống 
hoặc Thủ tướng tùy theo thể chế của quốc gia họ ) như Thủ 
tướng New Zealand: Helen Clark, Thủ tướng Bangladesh : 
Khalida Zia, Tổng thống Philippines: Gloria Arroyo, Tổng 
thống Sri Lanka: Chandrika Kumaratunga, cựu Tổng thống 
Indonesia: Megawati Sukarnoputri, cựu Thủ tướng Pakistan: 
Benazir Bhutto, bà Sonia Gandhi (chủ tịch đảng Quốc Đại Ấn 
Độ, đã đắc cử Thủ tướng nhưng từ chức) . Mới gần đây nhất 
(19/4/06) là bà Han Myeong Sook đã được Quốc Hội Nam 
Hàn đã bỏ phiếu (182/77) vào chức vụ Thủ tướng, vị nữ thủ 
tướng đầu tiên của Nam Hàn. 


Ở châu Âu, hiện đang tai chức là bà Angela Merkel ( nữ Thủ 
tướng đầu tiên của Đức) và ở Pháp thì bà Ségolène Royal rất 
có triển vọng trở thành nữ Tổng Thống đầu tiên của Pháp 
vào năm 2007 (vì theo thăm dò dư luận gần đây cho thấy có 
tới 94% số người Pháp được hỏi ủng hộ phụ nữ lên làm tổng 
thống, trong đó 59% tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà 
Ségolène Royal) . 

Ở châu Mỹ La-tin, bà Tiến sĩ Michelle Bachelet vừa tuyên thệ 
nhậm chức (11/3/06) trở thành vị nữ Tổng Thống đầu tiên 
của Chili, và bà còn là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy hệ 
thống quân đội của một nước của châu Mỹ La- tin (bộ trưởng 
quốc phòng). 

Ở Mỹ, bà Thượng nghị sĩ Hillary Clinton (tiểu bang New 
York), thuộc đảng Dân chủ, phu nhân của cựu Tổng thống 
Bill Clinton, có triển vọng trở thành vị nữ Tổng thống đầu 
tiên của nước Mỹ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới 
vào năm 2008. Một khuôn mặt nữ rất sáng giá khác là Ngoại 
trưởng Condoleezza Rice, thuộc đảng Cộng Hoa . Mặc dù 
hiện nay còn rất sớm để bàn về cuộc bầu cử năm 2008 của 
Mỹ . Tạm thời chúng ta bỏ qua một bên các yếu tố khác và 
giả sử tiên đoán của ông Dick Morris, một cố vấn của cựu 
Tổng thống Clinton, trong cuốn "Condi đối đầu Hillary: Cuộc 
chạy đua tranh ghế Tổng thống" ( Condi vs. Hillary: The Next 
Great Presidential Race, Morris and McGann) là đúng. Theo 
phân tích của Morris và McGamn, bà Hillary Clinton chắc 
chắn sẽ được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên tranh cử 
Tổng thống và xác suất rất cao là bà Hillary Clinton sẽ đắc 
cử và trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Chỉ 


có một người có khả năng "cản trở" được Hillary Clinton 
trong cuộc chạy đua này là bà Ngoại trưởng Condi Rice . Vì 
căn cứ theo xu hướng và bối cảnh chính trị của Mỹ ở vào giai 
đoạn này, một số nhà phân tích tin rằng bất cứ nam ứng cử 
viên tổng thống nào cũng sẽ "thua" bà Hillary Clinton trong 
cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2008. 

Căn cứ theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây 
của báo chí Mỹ (New York Daily New 
http://www.nydailynews.com/front/breaking_news/story/283 

364p-242829c.html ) thì 81% cử tri sẽ bỏ cho ứng cử viên 
nữ, 62% nói là nước Mỹ đã sẵn sàng chấp nhận một nữ Tổng 
thống, 53% nói sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, 67% cho 
rằng nữ Tổng Thống sẽ đối phó tốt hơn là nam Tổng Thống 
trong những vấn đề đối nội. Về phía đảng Cộng Hòa, thì 42% 
nghĩ rằng bà Condi Rice nên ra tranh cử TT (bỏ phiếu cho bà 
Rice) và 41% không đồng ý. 

Nhìn và so sánh một cách tổng quát giữa bà Hillary Clinton 
và bà Condi Rice, có lẽ chúng ta chỉ nhận ra một điểm giống 
nhau duy nhất là cả hai đều là phái nữ. Phần còn lại thì đối 
chọi như nước và lửa : H. Clinton da trắng, C.Rice da đen; 
H.Clinton gốc gác miền Bắc, C. Rice từ miền Nam ; H. 
Clinton thuộc đảng Dân Chủ, C.Rice theo đảng Cộng Hòa; H. 
Clinton chú trọng đối nội, C. Rice thiên về đối ngoại; H. 
Clinton có gia đình, C. Rice thì độc thân . Về con đường sự 
nghiệp và thành công của họ cũng khác nhau. Thành công 
của bà Hillary Clinton ít hay nhiều cũng gắn liền với sự 
thành công của chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, 
thành công của bà C.Rice thì do chính bản thân và theo các 


nhà phân tích thì đây có thể là một yếu điểm của bà Hillary 
Clinton (chưa gặp thử thách đúng mức ) . Còn cho bà C. Rice 
thì yếu tố sắc tộc có lẽ là một nhược điểm. Nước Mỹ có thể 
đã sẵn sàng cho một nữ Tổng Thống nhưng nước Mỹ có sẵn 
sàng cho một nữ Tổng Thống da màu chưa? Và trước hết, 
đảng Cộng Hòa có vượt qua được cái yếu tố này để đề cử bà 
Condi Rice làm ứng cử viên tranh cử Tổng Thống không? 
Theo một số các nhà phân tích, nếu đảng Dân Chủ nghĩ vì lý 
do sắc tộc mà Condi Rice sẽ không được đảng Cộng Hòa đề 
cử ra thì coi chừng có thể "sụp hố". Hiện giờ, bà Condy Rice 
đang nắm giữ chức vụ Ngoại trưởng, một vị trí rất được sự 
chú ý của mọi người . Và gần đây, tình trạng sức khỏe yếu 
và "rắc rối" (scandal) về việc tiết lộ bí mật của một nhân 
viên CIA của Phó TT Cheney, có những nguồn tin dự đoán 
ông Cheney sẽ từ chức. Nếu việc này xảy ra, bà Condi Rice 
sẽ trở thành Phó TT đương nhiệm, nhân vật số 2 của chính 
phủ Mỹ hiện hành . Ngôi sao chính trị Condi Rice đang sáng 
sẽ rực sáng thêm nữa và con đường vào Tòa Bạch Ốc cho bà 
Condi Rice chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. 

Vào thời điểm này thì chưa có Ai tiên đoán chắc chắn là cuộc 
"chạy đua" vào Tòa Bạch Ốc giữa Thương nghị sĩ Hillary 
Clinton và "Phó TT" Condi Rice sẽ xảy ra. Nhưng nếu viễn 
ảnh này xảy ra (trong bối cảnh chính trị như đã nói ở trên) 
thành sự thật thì các nhà phân tích chánh trị "tin" bà Condi 
Rice sẽ thắng cuộc chạy đua. "Bức tường" Condi Rice sẽ 
chắn con đường vào Tòa Bach Ốc của Bà Hillary Clinton . Tuy 
nhiên, ai cũng biết, chiếc ghế Tổng thống Mỹ là tham vọng 
và mục tiêu cuối cùng của bà Hillary Clinton trên con đường 


chính trị và nếu đối thủ tranh cử là bà Condi Rice thì cuộc 
tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2008 sẽ rất ngoạn mục và hấp 
dẫn. 

Nếu năm 2007, bà Ségolène Royal trở thành nữ Tổng thống 
Pháp đầu tiên và năm 2008 bà Hillary Clinton hoặc bà 
Condoleezza Rice trở thành nữ Tổng Thống Mỹ đầu tiên thì 
chắc chắn thế kỷ 21 là thế kỷ của các Bà. Và dưới sự lãnh 
đạo của các Bà thế giới và nhân loại sẽ sống "tốt" hơn? Chờ 
xem và hy vọng là như vậy ! 

Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI/July 12, 2006) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : LLL 

Nguồn: VNTQ - LLL 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2007 


